Rosemary Morrow 







HIKING DAN B AO QU AN 

Giong cay trong 
tai gia dihh 



ROSEMARY MORROW 


HUCfNG DAN BAO QUAN 

Giong cay trong 
tgi gia dinh 

Minh hoa: Susan Girard 
Ngudi dich: Nguyen Thanh Tam 


NHA XU AT BAN PHU NU 
HA NO! - 2003 


Xuat ban Ian dau nam 2002 


Rosemary Morrowva Susan Girard. 2002 
Mountain Wildfire Press, 

Lot 23, Explorer’s Road, Ratoomba, 27 &0 Australia. 


Sach ban quyen. Rhong mot phan nao cua cuon each nay dupe sao 
chep ma khong diigc sU chap thuan cua Nha xuat ban va ban quyen se 
dugc trao mien phi cho nhOng muc dtch suf dung phi Ipi nhuan. 


Chung toi hy vong ring 

• Ban hieu di toe tam quan trong cua viec bao quan giong cay trong cho 
ban than ban, con cai ban, xa hoi cua ban 

• Ban bao quan giong cay trong va chia ee vice do v&\ nhufng ngifai khac. 


Lai cam an 


Ngan ngj Viet Nam co cau "Mot cay lam chang nan non", dieu do da 
duac chufng to khong biet bao nhiau Ian trong dai chung ta va lai them (an 
nay nua khi cho ra ddi cuon each nay. Nha eu hap tac, ho tra tuyet vai 
cua Sua, cong eOc djeh thuat cua Phufang va nhOng y tuang cua Koeal 
Naary, nguai da hoc hoi tu Juda va Michal Fanton, chuyen gia cua nhom 
Nhufng ngudi bao quin hat giong. Margot Turner va Tom Sizar da doc ban 
thao va dua ra nhufng gai y bo ich. Jude Fanton va Nancy Bubal da cho 
phap suf dung nhOng bang biau cua ho trong cuon each nay. Liz Connor da 
bian tap lan cuoi da co duoc mot cuon each hoan chinh. Co the mua each 
ta tac gia thao dia chi nau tr£n. 


4 



Noi dung 

5^trang 

Loi q\&\ thieu 

7 

Co eS cua vlec b ho quin giong cay trong 

9 

Qua trinh thu phin va tao hat 

15 

Gii/ gi<£>ng thui'n chung 

17 

Chon cay de lay giong 

19 

Chon phan cay de lay giong 

21 

Thu hoach hat giong 

25 

Lam sach, kiem tra va phoi khc3 hat giSng 

27 

Vao so cac loai hat giong da thu hoach 

51 

Cat giiJ va bao quan hat giong 

33 

Cac phep thi} kiem tra do nay m^'m 

39 

Pieu gl xay ra 6 nglin hang hat giong 

44 

Fhiin ph6i hat gifing d£ thuf tr£n dfi'ng rudng. 

47 

Cac bang bieu 

1. GiQ giong de dang 

23 

IL Cat giur giong va danh ed de cin 

36 

111. Ngay nay mam va nhiet do 

43 

fV Vong luin chuyen phan phat giong. 

49 


5 



Minh h oa 



Sotranq 

1. Tim quan tirong cua viec bio quin giong c% trong tai gia dmh 

& 

2. NhQng van Ae ky thu£t khi Aung giong ngoai nhap 


10 

3. Gia hat giong cua cac cong ty 


12 

4. Thu phlln cheo 


14 

5. GiQ giong thuan chung 


16 

7 y 

6. Chon Aac diem tot 


16 

7. Chu trinh phat trien cua hat giong 


20 

6. Cac baoc bao guan hat giong 


22 

9, Thu hoach hat giong 


24 

10. Lam sach va phoi kho hat giong 


26 

11. Kiem tra hat giong tcft 


26 

12. Vao so cac loai hat giong Aa thu hoach 


30 

13. Bang kiem tra viec bao guan hat giong 


32 

14. Cat giQ hat giSng 


34 

15. Cac bi idc cua sJ nay mam 


36 

16. Kiem tra Ao nay m im 


40 

17. Vao so ten nhOng ngLfoi xit ly giong 


46 

16. Phan phoi hat giong. 


46 


6 



L<7i gicri thieu 




Viec b ho quan va tao ngan hang bat giIng la mot dieu mc^i la doi vDi 
rilt nhieu nguoi. <3 rait nhieu mio'c tren the giert, moi nguoi vfn lam nong 
nghiep, canh tac bao nhieu nam nhung van thieu ky thu|t, ky nang va kien 
thDc bao quan hat giong. Ho thuong danh mUt di nhung loai giong qui 
truyen thong lau doi. 

Trong tiiong lai, hat giong se dupe bao quan va nhDng gi3ng tot se dupe 
gin giD thong qua viec thu thap tai dia phuong, bao quan va tao ngan hang 
gi6ng do nhDng nguoi dS dupe dao tao ky thuat tien hanh. Ho se dung so 
de (Uu giD thSng tin ve viec bao quan giong va cac thiet bi bao quan khac. 
Bao quan giong la mot viec de hoc, de lam ma khfing doi hoi nhieu may moc 
thiet bi. Cuon each nay se huong dan ban c^ch lam vi£c do. 

Cuon sach nay hinh thanh tD mot dpt thf diem huDng din bao quan 
gilng dupe 1 6 chufc tai Viet Nam nam 2001 6 hai huyen thuoc t?nh Thanh 
Hoa cung v6\ cac chuyen gia canh nong. NhDng chfnh sufa da dupe tien 
hanh dua tren nhDng kinh nghi^m tlch luy tD cac khoa hoc do va tD cac 
gpi y cua hoc vien. Hien gio cuon sach nay d2 dupe djeh ra tieng Viet va 
tieng KJipme. Trong qua trinh bien soan, chung toi chu trong sao cho viec 
djeh thuat dupe de dang. 


7 



1. TAM QUAN TRONG CUA VIEC bAo QuAn 
gi6ng cAy t^ng TAI GIA £>INH 




Co eo cua V\ec bio quin gi&ig ciy trd'ng 




V\ 5ao vi ec bio quin gitfng ciy trong lai G|uan trong 

Co rift nhieu gilng cay trong da va dang bi thu hoach, ml ta va danh 
gia mot each khlng co he thong. Co nit nhieu giong chf dugc trao doi va 
li/u hanh giua gia dinh, ban be ma khlng ditgc lifu thong tren thj trying. Vi 
thef eule hoi thao toan the gili vao nam 1991 da goi y rang cac to chi/c 
phi chinh phu nen lap mot ke hoach de thu thlp, Il/u trO thing tin va giuf 
gin cac ngul'n gen cly trong. 

(3i#ng ciy trln the gill bj mlt do: 

Lang quen 
Chien tranh 

Thien tai - hoa hoan, IQ lut, dong dit, song thi'n, han han, v.v... 

Qua trinh trong trot 
Cac phuang phap canh tac mli 

Nhijng khuyen khfch cua nha ni l6c va cac clng ty de nlng dan chuyen 
sang suf dung cac giong moi. 

Bio quin gilng ciy trl'ng co nghTa II tim chon gi#ng ciy cua rieng ban: 

Da hat giong moc tot 
Tranh khong da hat giong moc xllu 
De giuf giong duoc lilu dai - nau muon 
Da tiat kiem tien mua giong 
Da co giong thao y muon 
Da giuf gin cac loai gi8ng cjui truyen thong 

De giufduoc nhung loai gidng tot trong nht/ng dieu kien khac nhau nhu 
han han, lu lut, b£nh tilt, v.v... 

Da gay vai loai giong mdi 

Da chon nhung khu vuc va thcri diam thich hop 6 dia phuong cho viac 
trong trot 

£>e chia se hoac trao doi cic loai giong vli hang xom. 


9 







J* / y 

• £>e chon nhung loai gilng thfch hop vcri nhu clu dj a phuong nhu nang 
suit cao, thua la, v.v... 

• £>e co dupe nhung loai giong chat lupng cue ley tot 

• De nha mlnh san co giong cho vu mua tcri. 

Tai cac vung gue. moi nguoi thuemg trl'ng rau guanh nam va trong 
nhieu loai rau. Nhung du sao, thi cung co nguoi bao guan dupe giong, co 
nguoi thi khong the lam dupe va phai di mua gi#ng, ma thuong la mua 
phai nhufng loai giong pha tap tren thj trUOng. 

Nhung nguoi bao guan dupe giong thi khlng mua giong tren thj trUOng, 
ho tiet kiem dupe tien va co the trong rau guanh nam, roi thu hoach 
gilng va bao guan tot de cho vu toi. Giong dupe bao guan co thi dupe 
clft giu tai nha, trao doi voi ban be hole guri toi ngln hang hat gilng. 

Cac vln li£n guan den vi|c mua gi£ng ngoai nhlp 


Ngay nay, phlVi lorn gilng cly tren the gioi deu do cac eSng ty dau li/a 
rlt Ion nhu Shell hole clc clng ty dupe pham nhu Monsanto’s 
Pharmacia hole cac cong ty khac nhu Aventis and Syngenta... lam chu 
va kiem solt. 

Nhufng eSn g ty nay chuyen san xuat giong cly va kiem Ipi. Oie'u nay co 
nghTa la ho san xult ra nhung gilng khlng hoan toan gi^ng v&i nhung 
giong cly trong tai dia phuong va thuong mang lai rlt nhil'u rac roi cho 
nlng din nhu: 

• Gitfng thUofig phjfm.‘ Mot vai giong, dupe goi la giong lai se 
khlng phat trien tot tru/ phi nguoi nong din mua dong b 6 
Gilng + Phln hoa hoc + Thu#c trif slu ti/ cong ty giong. Neu hp 
khlng mua du nhung thur k! tren thi cay trong se khong len tot 
va nguoi nong dan se bj mat mua. Va neu gilng bj hong do han 
han, gio xoay hole lut loi thi nguoi nong dan se lam vao canh 
tung ban no nan vi hp phai vay von de mua giong va cac vlt tu 
co lien guan ti/ cong ty giong. 


11 




12 


3. G\k HAT GltiuG CUA ckc C(3NG TY 



Huy diet gen. Cac cong ty giong quoc te muon ngi/cri nong 
daw nam nao cung mua cac hat giong mot tii cong ty cua ho. 
&6\ vay ho bien do i gen cua giong cay de cay nay moc len ee 
khong the cho hat giong duoc. Nhung cay nay moc len ee cho 
ra hat diec vao the he tiep theo. V\ vay, the he cay tiep theo 

7 

se khong the moc duoc. 

Giong khong phu hep. Cac cong ty ban hat giong cua cac 
loai cay duoc trong 6 rat xa noi ngi/di nong dan sinh sdng. E5>oi 
vay hat giSng cua cay moc o vijng dat kho se duqc dem trong 
6 vung dlt Jett va the la se khong th£ cho mot vu thu hoach 


ChBt iu&ng giSng. Giong bj thoai hoa khi hat qua cu, b| benh 


nen co ty le nay mam thap hoac khong con la giSng nguyen 


So llfpng giSng. Cac cong.ty giong muon co mot so luqrig 
giong nhSt djnh chf cho san luong cao nhJng da mat het cac 
dac t'nh tot nhj kha nang chSng benh, kha rang chju han han, 
lu lut, hjong thorn va dinh d Jong tot. 


13 




4. THU PhXn CHEO 



Qua trinh thu phan va tao hat 

I. 


Qua trinh thu phin la gl? 

Qua trinh thu phan la hien tilong xay ra khi hat phin ti/ nhuy hoa 
(phan due tren bong hoa) den gap noan hoa (phin cai tren bong hoa) va 
tao thanh hat co kha nang sinh truong. 

a, Sp thu phin xay ra nhu thi nio: 

Hat phin dupe gio, ni/c'c, con trung, chim choc va con nguoi dua di. 

Hoa chit va cic y£u tikhac co thef ngan chan qua trinh thu phan. 

b. Cic kiiu thu phin: 

• 7V phin nay ra khi phan due va phan cai o gan nhau va nam 

tren cung mot bong hoa va khong diec, vf du rau diep, ca chua. 
Hat phin dugc dua ti/ phin due sang phin cai nho gio, nude va 
cic hoat ding. Voi cac ciy hp diu va diu Ha Lan thi qua trinh 
thu phan xay ra t rude khi hoa no. 

• Thu phin chSo xay ra khi phin due va phin cai nam tren cac 
bong hoa khac nhau trin cung mot ciy nhu, vf du ciy dua chuot, 
ciy ngo, ciy dua hiu, ciy ca, ciy bau, ciy bf; hoac nam tren cac 
bong hoa khac nhau tren cac ciy khac nhau, vi du ciy du du, ciy 
ca rot, ciy can tiy, ciy mui tiy. Phin hoa dupe gio, ong, ruii va 
cac con trung khic dua di. 

• Thu phin ding tay la khi nguoi giup hoa thu phin. V\ du voi ciy 
ngo, mot tui giiy dupe chup lin co ngi (phin hoa due) trong 
vong hon mot gio dong ho sau do dugc lay ra va dat len phan 
hoa cai va de trong hai den ba ngay, roi dugc liy di. Cac hat 
phin hoa trong tui giay da thu phin cho phan hoa cai. 


15 







G\u giong thuJVi chung 


Khi ban co va i Ioai cay bo me rlit tot thl ban muon chac chan giQ dugc 
giong do thuan chung. Co nghTa la ban muon hat giong phat trien tot va 
co nhung dac tinh y het (nhung dac tinh ma ban da chon) nhu the he cly 
bo me. Co vai Ioai cay tuthu phan va vl vay chung la "thuan chung". 


Mot s 6 cay b| Ian ph^n hoa cay no thu ph^n cho hoa cay kia tao ra 
hat giong la su pha tron cua hai Ioai va vi vay kh6ng thuan chung. Be 
dam bao mlnh se co hat gidng thuan chung sau khi thu phan ban co the 
lam nhu sau: 


1. Trong cac rau gua vao nhung thdi diem khac nhau de phan hoa 

7 \ 

khong bj pha tron. Vt du: ban co the trong cac hp khac nhau vao 
nhung thdi diem khac nhau nhu giong ngo hoac difa chudt muon. 


2. Trong cac Ioai rau qua thuoc cung mdt hp nhung trong chung tach 
biet de chung khong the thu phUn cheo va dong thdi dung ky thuat 
catlh tac long ghep hoac suf dung hudng gid de ngan khong cho phan 
hoa b| dua den cac cay khac bdi con trung hoac gio nhu dua chuot, ca 
hoac ca chua. 


3. Trdng cung mot Ioai vao cung mot thoi diem nhung boc hoa (chup tui) 


bang ckc tui gidy de tranh b| [JTn phin hoa. 

4. Z.^/77 long hoac hf&i de che phu tit ca cac bui cay, lum cay de 
tranh su thu phln boi gio va cdn trung vdi cac hoa khac. 


2-OCT 


17 



6. CHON vAc &\4 m t 6 t 


18 



? / / 

Chon cly de lly giong 
-^ 0 ^. _ 


/ A /? 

Noi chung, chon cay de 


Gin giuf va [Uu truyen giong qui ti/ ddi nay sang doi khac. 

Cac giong cay dja phuqng co the phat trien lHu dai nhu ngudi dan dia 
phuong mong muon. 

Co duqc nhung gidng hiem khong luu hanh tr£n thi trudng. 


• GiU nhung giong mdi tot. 

Lua chon nhung dac diem dac biet 

Ban co th£ lua chon rUt nhieu dac diem ve chat luqng cua cay trd'ng va 
hoa qua cua no. Quan sat cay va qua cua no that can than trong khi 
chung phat trien. Sau do ban se quyet dinh xem no tot a cho nao. Mot 
cay co the la rat tot neu: 

• Van sdng dugc qua cac ky han han 

• 6ai qua hoac sai hat - nang suat cao 

• f?a qua sdm (diem dac biet) hoac cho la va cu muon 

• Moc tot a nhung loai dat d|c biet nhu dirt set, dat cat, dat chua 

• Co vj ngon, huong thorn 

• Song duqc qua mot tran lut 

• Chju duqc thdi tiet nong nuc hoac ret mudt 

• Cho qua hoac hat to 

• Bc> J dudng 

Thuqng thi ban chi chon dugc khong nhiSu han ha dac diS’m trong 
nhung dac diem dugc neu d tren. Khi ban da lua chon cay tot nhat theo 
nhu nhufng dac diem ban mong muon, hay buqc mot dai vai mau quanh no 
de danh dau tranh quen ma an di mlit hoac thu hai hoa trai hoac cu cua 
no. 


19 





7. CHU TRINH PHAT TRilN CUA HAT G\6blG 


20 





Chon phan cly de lly giong 


Ba phl'n tren cly 

Cho den luc nay chung ta van dang noi ve bao quan giong cay, nhi/ng khi 
noi den chO "giong" la muon noi den phan nao do tren cay ta se dung de 
trd'ng len nhOng cay mcri voi nhOng dac tinh tot dep y nhii cay gifing. Co 
nhieu phan tren cay co the dem trl'ng: 

• Chon Joan thJn/cuong tot, vi du rau muong 

• Chon qua hoac cu tot, vi du qua xoai, cu gOng 

• Chon hat tot, vi du cac loai dau, cai bap 

Mot cay co kich thuo^c tot cung c'o the diipc dem tach ra de trong nen 
nhOng cay mo'i, vt du cay hung chanh. 

1. Doan thin/cuong tSt 

• La mot doan than thing va khoe 

• t\hong benh tat, khong bi sau bp an, khong co trOng slu tren do 

• Co ft nhllt mot chd'i tren thin. 

2 . va cu tot 

• Kuch thuhc cu hoac qua tot 

• E>a chin hoac chin gia 

• (\hlng co benh tat, khong bi sau bp an, khong co trOng slu tren do. 

3 . /ypt tot 

• La hat co ktch thuoc tot 

• Hat khdng bi slu an va khong co trOng sau 

• V6\ nhOng hat nho trong vo qua, hay thu hoach nhanh cly hoac 
ca cay ma tren do co nhOng qua tot. 

Neu ban khong biet ro phai lay giong nhOng loai cay trai, rau qua nao thi 
hay bat dl'u tO nhOng loai don gian. Hay xem Bang 1 - GiQ giong de dang. 


21 




THU HAT 
KHI DA GIA 


I 



LAM SACH 
HAT 

I 

LAM KHO HAT 

I 



LtfA CHON HAT 


I 

THLT PHAN TRAM 
HAT SONG 




6. CAC BUtfC bAo QuAn HAT GldNG 


22 


Bang I - G\U gi#ng <Ae dhnq' 
V&i nguoi m6i d£u 


Hung que 

Oau 

Dau tam 

Thi la 

Toi* 

Mui 

Thi la tHy 

Rau diep 

Cue van tho 

Kieu 

Hung chanh* 

Dau 

Ngai dang 

5en can 

Ml idp 

Dau rong 

Khoai lang* 

Xa lach f3urnet 

He tay 



Ca chua 

Cai xoong 


nhung nguct <33 go kinh nghiSm 



Rau den 

Ati so 

Mang tay 

Can tay 

Mu<*rp ding 

6t 

5up loxanh 

Cai bap Tau 

Ly gai 

Mui 

Ca rot 

Gun g* 

3a u 

E>iu dua 

Diep xoan 

Da uthorn 

Atiso Jerusalem * 

3ac hi 

3o cong anh 

Mi/^p 

Kinh giefi 

Pang xS/ViSlet 

Cai bo xdi hoa do 

Hat dieu 

Cai New Zealand 

Anh tuc 

Tot tiy 

3i do 

Cu cai* 

Da u tiy 

Mui tiy 

Chua me dat 

Huong thao 

Hanh hoa 

Khoaitiy* 

Huong duong 

D|u nanh 

Hung tay 

Cai long 

Diu mo 

Khoai m3n* 

3i 

Diep cu 


Vila hlu 


3i 



Hanh cu* 
D|u canh 


V6i nhung ngudi 

tuong <3$ gi3u kinh nghiem 


Cu cai di/ong 

Cii bap 

Ngd bao tU 

5up lo 

Can tiy 

Diep xoan 

Diu Guada 

Dua chuot 

Ca 

Mu tat 

Cai xanh 

Cai xoan* 

Su hao 

Rau le 

Cu cai vang 

Cu cai 

Hanh 

Cai duong bac 

Caingpt 

Ngai gi£m* 


Di/a le 


K# nhung chuySn gia 

Cai 3rucxen Ngd CaiThuyDien 

* Nhung c &y mgc tti re, thBn ho|e ca gua hoac mot phan gua chi? kh£ng phii tL/ hat. MhCfng 
thuf nay khong the c&t trC? trong khc. 

1. Bin quyi'n cua Michel vjj Jude Fan ton. So tay nhung ngudi bio quart hat giong, trang. 51 


23 




. d. 


Thu hoach hat giong 




Khi w'ko thi thu hoach va phai thu hoach nhung hat qi 

• Hay thu hoach hat giong truoc 10.00 gio 1 sang va sau khi sUffng 
da bay khoi qua va than. Hay thu hoach til nhung phBin cua cay 
dupe tranh nang va khoe manh, khong benh tilt, khong bi sau bo pha 
hoai, khSng dtnh triing sau. 

• Hay thu hoach tat ca qua va rau khi chung d3phat trien d£y 
du. Doi vb\ crt, hay thu hoach giong khi \bp thjt ben ngoai da mem. 

• Doi voi rau thorn, khi thly hat da gia thi nho ca cay len roi treo 
ngupc ca cay len chd kho va ram mat. Nhcr phu bang tui giay de hat 
khong bi vuong vai mat va gia cho than c% kho. 

• Thu hoach hat con trong vo cua dau va cai bap khi I bp vo qua ben 
ngoai da kha kho va hat may. 

• Vo'i nhung loai rau cu, khi qua tren cHy da chin ky va hat da gia thi 
mcri thu hoach cu va than- cung nhu doi vb\ rau thorn. 


Xuf ly hat vh khong che benh tilt 

9om den, chan den va thoi den 

1. Doi vb\ nhifng hat kho tupng doi to nha hat do va hat bi do, hay dat 
chung vao ntictc nong 6 50°C trong 25 phut roi lam kho chung nha da 
neu tren. 

2. 05i v6\ nhung hat uot nhu hat ca chua, dUa chuot, dua hong thi de 
chung len men bang each de chung trong mot chau dung chut r\\Jdc 6 
nhiet do phong (nhiet do thuong) trong hai ngay roi riia nhe nhang va 
ky cho den khi bot qua di het roi de hat len giUy khong dinh va phoi 
khS. 


25 




V 


10. lAm 5ACH vA PHOl KH 6 HAT 0\6uG 




Lam each, kiem tra va phoi kho hat giong 

_--- 


• Hat gilng phai dugc I am sach ky cang trulc khi dem clft vao kho va 
giuf trong mot then' gian dai. 

• Hat song thi nang han - cac hat chet hoac cac hat bi sau bo an ben 
trong thi nhe va noi trong nulc. Pe kiem tra cac hat (ring ban), dem 
tha hat vao coc nude - cac hat song chim xuong day va nhung hat chet 
noi trln mat nulc. Neu luemg noi nhilu hem lupng chim thi phai chon 
luong khac de lay gilng neu co the, va phai tiep tuc thi}. 

• Hat phai rat khi t rude khi dem eat vao kho nlu khlng chung se bi 
hong do moc, sliu bp an hoac bj benh do vi rut hoac vi khu^n. Vi v|y 
viec lam kho hat la rllt quart trong nhung khlng dugc larn cho hat qua 
khi neu khlng hat se chit. 

Cac phL/ong thi 'Jc each, ki^fm tra v& \&m khi hat 


1. Hat trong vSkhS v\ du rau thorn, cai cu, rau diep, cii bap, cai bap 
Tau, ca rlt 

• Nh$ ca cay nhu thu hoach hat gilng ca c£y 

• Treoc&y len trong bong ram trong mot hoac hai tuan trong mua 
kho, ba din bon tui'n trong mua mua cho din khi hat va than 
tuang dli khi 

• Lay hat va /Am each 

• Phai khi duli anh mat troi ti/ 7.00 den 9.00 gia sang rli dem 
cat vao phai trong bong ram 

• Ngay nao cung lam the cho den khi hat khi. 

2. V6i nhung qua it nu&c (kho) v£ rau qua, v\ du nhu mulp dang, 


mulp, bt do, d|u. It, ca, v.v... 

• Lay hat ra khoi qua va lam sach hat - vd\ mot si loai can cha 
xat, re, sang say, mulp va dau khlng can phai lam sach 

• Cho hat v£o mot coc day nulc cho hat lang xulng 

• Chon nhung hat nang lang 6 day coc va lam khS nhu bale 1. 


27 



3. V&inhufng qua mong nu6c v\ du nhu ho dda chuot va ca chua 

• Cat qua, lay hat ra va de trong mot coc m ibc va de trong mot 
ngay do\ vb\ mua kho va hai ngay doi vb\ mua mifa. 

• Roi khuJ)yt& it ca bot trong coc, de ling 

• EJo nhDng hat noi va giQ lai nhDng hat cKim ddb\ day coc. 

• Rufa bang nuoc sach va lam kho nhi/ trong b dbc 1. 

Co the ban se muon lam mot phep thuf hat song kieu nghiem chinh, 
nhit la khi ban dd dinh de m phan phoi cac hat giing cua minh. 

Phuong phap: Lay 100 hat tuong doi may. (Hat rat lep thi chac chan 
se noi) 

Do hat vao coc nuic roi khuay nhe nhang 
Cho 5 phut de mot phan lang xuong day 
Liy nhDng hat sing do ra va lai lam khi hat 
Oem lupng hat do 

So hat se cho ban biet ty le phan tram hat song 

Lim kho hat mot each thfch hop 

Hat dupe I am khi d ung do khi ban lay ngon tay cai nhan hat ma hat 
khing b| vet hoac khi ban can hat khing han vet rang. 

Cac phuong phap lam khi hat: 

• Tral de u hat tren giay bao va dat vao noi khuat gio 

- Tren bau cita so khing bj mat troi rpi la mot cho tot 

- Hoac tren nhDng tarn luii, chang han luoi chan rui'i va thinh 
thoang trodeu 

• Oat hat vao nhDng tui giay va treo o cho thoang gio 

• Luc troi am thi treo o gac bep nhifng khong ddpc de nong qua 45°C. 


PhUn loai hat d2 kho 

• Khi hat da kho thi dem sang de loai cac hat vo 

• Cat nhufng hat may va sach nhat vao tui giiy, viit thong tin len mat 
tui giay va vao so ngay lap tDc. 


29 










9 / 

Vao so cac loai hat giong 4a thu hoach 
1 ^ 0 ? ____ 

Viec vao s$ cac chi tiet vl' hat giong ma ban dl thu hoach rat quan 
trong, Vi: 

• Ban de gianh hat gilng nhung co khi gl'n den luc dinh trong lai quen 
mat 

• Ban con mu^n cho ai do 

• Ban muon so sinh giong nay v&\ giong khlc 


N£n ghi chop ve nhiing hat gi$ng ban d% thu hoach nhu th £nho 

• Giu mdt cu6n so ghi chep co ngay thang. 

• Hay ghi lai nhung thing tin sau vao nqay ban thu hoach hat: 

Ten cly 

Nhung dac tinh ve chit luong cua cly, v\ du nhu kha nang chong 
ch|u benh tat, thoi gian cho thu hoach dai 
Ngay thu hoach 


Co gi dac biet ve dieu kien thoi tiet vao thoi gian cly gilng ton 
tai, v' du trdi rat kho 

Neu ban guri mot it hat gilng defn ngln hang giong thi ban hay gi}i 
kern cac thong tin sau: 

- Pia ch! ngudi giJi 

- Ten hat giong va loai 

- Cac thong tin chi tiet ve giong nay - vfdu no co the 
moc duc/c vao mua kho 

- Ngay thu hoach 

• Tren phong bl ban dung hat gilng, ban cung viet cac thong tin nhu tren 

• Cat giu o noi thoang mit, khl rao. 


31 








Ciit gi l/ va bao c \uan hat giong 


Ban co the lam dilu nay a nha hoac a ngan hang giong 

Cac dung cu vi vit lieu cil'n cho cong viec bio quin hat giong 

Neu hat giong khong Aviac cat tru can than no se b| chet, thoi, moc 
truc'c khi ban kip dem trong. Hat giong co the giu/ song trong mot thoi 
gian kha dai neu dupe giu dung each. G iO nhOng hat giong tot a nhiet do 
tu 5 den 20°C va thuong xuyen kiem tra nhiet dp. 


Dung cu dpng hat 

• Chai va binh dung rwsbo 

• Hop nhiia co nap 

• Tuigily 

• Tui ni long 

• Tuivai. 


V$t li£u hut £m giO cho hat kho 

• Tro 

• Dau di la 

• Gao hoac thoc. 


Vit li£u du$ con trung 

• CJt kho 


• Hat tieu 

• Hoa cue van tho kho, con giup du6 ? i slu bp 

Hat giong dung trong tui giay hoac tui ni long hoac trong Ip thuy tinh 
thi dupe gpi la kin hcri. Dieu nay rit quan trong vi neu thieu khong khf, bit 
cO con con trung nao cung chet, con nam moc, vi rut va vi khuan cung kho 
ton tai. 


3-GCT 


33 








Nai cKt nhtfng dS dung hat 


• Ban can mot nai mat va toi vai nhiet do tu 5 den 20 


• Hat co the duoc truf a ho" sau 1 met, ho phai a trong nha hoac a chai 
nha, khong 6 ngoai trai 

• Neu duoc bao quan trong tu lanh thl moi loai hat deu con tot trong 3 
den 4 nam 

• Neu hat diloc giuf trong mot nam thi se rat tot neu cho hat vao tu 
lanh trong hai hoac ba ngay truc^c khi dem gieo. 

Quan ly hat giong duoc cllt giu 

• fkiem tra cac birth di/ng c(i hai hoac ba thang mot Ian va thay vat 
lieu hut am, vat lieu duoi sau bo con trung hoac dem ra phai nang lai. 

• Neu thly co con trung trong hat giong thi 

- Cho hat giong vao tu lanh trong hai ngay va con trung se chet 

- Lay hat giong ra dem trong. 

• Neu khong co tu lanh thi co the bo hat giong vao hu hoac tui ni long, 
duoi khi ra th|t can than va con trung se chet. 

Tuoi tho cua hat gi£ng duoc c& it giu 

Hat giong cung nhu tat ca cac vat the song, se din din chet di vl vay 

viec ci t giu chung qua lau la vo ich. 

• Nhung hat duoc bao quan trong dieu kien t<3t se nay mliYn tot 

• Nhung loai hat giong khac nhau co tuoi tho khac nhau (Xem bang II) 

• Hat giong se duoc giu gin tot han neu duoc lien tuc dem trong va 
phan phat. 


35 



Bang II - Thori gian c&t giij va e>6 II/gng hat trong 1 gram 


Ciy 

Nam gift 
hat sSna 

Luang hat 
trong 1 gram 

CSy 

N3m gift 
_hat song_ 

LiJcmg hat 
_ trang 1 g 

K# /7^£/£tf' / 77 ^" A/t 





Hung <^u£ 

5 

600 

OBu 

3 

5-10 

D$ u tam 

4 

1 

Thi fa tay 

3 

900 

Pau mui 

3 

90 

He tam 

1 

250 

Pau di ip 

5 

1000 

Cue van the 

3 

300 

5en can 

3. 

30 

Ml ibp 

5 

15 

0$u 

3 

5 

Ngai dang 

3 

250 

Xa \ach 

3 

150 

P$u r$ng 

3-3 

5 

Ca chua 

4 

400 

Caixoong 

5 

4000 


Y6i nguai d3 co kitih nghiem 




Pau den 

5 

300 

A-ti-so 

5 

30 

Mang tay 

3-5 

50 

Cue li/u fi 

5 

65 

Mucrp dang 

5 

12 

Cue xuxi 

2 

100 

5up lerxanh 

5 

270 

6t 

5 

150 

Ly gai 

3 

400 

C$r\ tay 

4 

500 

Ca r6 1 

3 

1000 

Mui 

1 

450 

Diep xoan 

3 

600 

Cai bap Tau 

5 

350 

Hanh hoa 

1 

600 

D$u dua 

5 

50 

&6 cong anh 

2 

1000 

5j xanh 

5 

30 

Oau xanh 

3-3 

5 

Cai bo xSi 

3 

70 

€>$ u tham 

4 

4 

MU(frp 

5 

20 

Tor tiy 

3 

400 

Hung bac ha 

1 

40,000 

Pinh gio'i 

5 

12,000 

Pang x£/Vi 3 let 

7 

1-2000 

Cai New Zealand 

6 

20 

Lao 

1 

12 

Mui tHy 

3 

200 

3( do 

3-10 

4 

Anh tuc 

2 

10,000 

Cai long 

2 

500 

CHy dai hoang 

1 

250 

Huong thao 

1 

900 

£>|iu tay 

3 

1 

Diefp cu 

3-5 

100 

Chua me d£t 

2 

1000 

£>|u nanh 

3 

5-10 

Hanh ou 

2 

250 

3i 

3-10 

6-3 

Hi/<bng dtiong 

3 

10-20 

Hung tay 

5 

6000 

Oita hitu 

5 

6 

3au 

3 

10 

D|u o^inh 

2 

13 

£>Bu b o 

5 

5 


36 



V6i nhi/ng ngtfoi khd gi&u kinh nghiSm 


Cu cii d\SOr\Q 

5 

50 

Cii bap 

4 

250 

CiYi tiy 

5 

2000 

Sup \o 

4 

500 

Ng<6 bao tif 

4 

700 

Di/a chuot 

4-10 

40 

Ca 

5 

200 

Diep xoan 

5 

900 

£>au <3uada 

2 

6 

Ciixoan 

4 

250 

Su hao 

4 

250 

Mu tat 

3-7 

600 

Cii xanh 

4 

600 

Harih 

2 

250 

Rau \e 

5 

250 

Cu cii vang 

1 

200 

Cu cii 

3-10 

4 

Dua tiy 

5 

30 

Cii nific 

3 

150 

Cii xanh 

5 

70 

V6i chuySn gia 

Cii [3ruc xcn 

Cii Thuy Pien 

4 

5 

250 

300 

N 3 3* 

2-10 

3-6 


* Ng<3 Ae b ao <\\j an li/u giD nhi/rg kho dim bio giong thuiVi 1 



1. Trich cua Michel va Jude Fanton, $o tay nhCfag ngddi bao guan hat giS'ng, trang 165-7, Fhu luc A 


37 





Cac phep thi} kiem tra do nay mam 


Phep thLf kiem tra do ray dugc tien hanh de biet dtfgc se co bao 
nhieu phan tram hat giong se nay mam. Ban co the thi) tren nhung hat 
giong do chinh ban lam, hat cua ngUOi khac cho hoac hat di mua. 

Tai cac ngan hang hat giong thi phep thi) kiem tra do nay mam luon 
dupe tien hanh. 

Tai nha minh, thi/ong ban lam phep thul ray tri Joe khi dem gieo hat. 


Chuin bj 

• Dung 100 hat khi ban go nhieu hat. 

• Dung tat ca cac hat khi ban co ft hon 100 hat. 

• Ban phai chon mlu hat that dung each. 

• Khong chon tat ca cac hat may, hat khoe. Ban phai lay dupe mot to 
hop dai dien cho tat ca cac hat. 


Phtfong phap liiy ml’u va chuin bi hat 

• Lay 20 hat to hoac 30 hat be o 5 vung khac nhau trong mot tui. Do 

la !£y m£u. 

• Voi nhf/ng rgrfc? £a/7, bo tat ca vao chau nifo'c am co nhiet do 
53°C trong 1 den 2 gio roi nhe nhang lau kho tren mot togiay. 

• V&\ nhQng hat nho, dung luon hat dang kho, khong ngam nude, vt du 
hat ca rot, can tay, rau den. 


39 





Ti £n h^nh phep thuf do niy m£m 

1. V&i nhtfng hat rfing ban 

• Chulin bj hop hoac khay cho cjui trinh ray mam 

• Do mot lc?p bit cat min xuong bay 

• E>o them mot lop bit cat + bit thuong + phan bon 

• D6 ? len tren cung m6t lip bit thtfong trpn vii phir bon 

• Pat hat len tren kieu 10 hang 10 cot roi phu cat len tren 

• Tu&i nific cin than va nhe nhing 

7 / 

• Lam nhan be phin biet loai hat giing va ban vao hop. 


2. V6f nhOng hat nhS 

• Liy m6t to giiy thim va lam each hat bang cich lay giiy thim 
cha len hat 

• Gap giiy lai va phun noct l£n giiy 

• Liy hat, bem 10 x 10 va bat hat len giiy 

• (3ip giiy lai va phun them nuic 

• Mang to giiy am ba gap lai bat vao tui ni long co buc 16 cho ciy 
tho 

• Dung but khing xoa bi sgc viet len tui ni long ma hiiu cua hat va 
ngay lam. 


3. Ghi chep - Viet vao mot cuon so: 

• Ma so cua hat giong, y nhu/ ma so d\igc viet tren tui hoac hop 

• Ten cua cay 

• 5o lupng hatgiing 

• Ngay bat bail lam phep thii dd r\£y mam. 


4J 



Kiem soat qua trinh nay mU'm ciiia hat 
1. Vd\ nhtfng hat rdng ban hon 6 trong khay; 

• phun nude tudi n he nhang deu dan hang ng^y 
. • moi tuan ki£m tra mot iJn trong vo ng bon tuan, ^etn via ghi lai 

/ 7 ^ 

so lupng hat da nay mam 
Voi nhufng hat nho hem6 trong tui ni long 


2 . 


.A 


kiom tra va tUoi nude hang ngay 


• neu can thi tien hanh nhu v|y trong mot tuan. 

Dang ket qua qua trinh nay ml'm 


Ngay bit dau niy mim: .... 
Ten ngL/cri i am thi nghtem: .. 



. 





Ma &o T£n cay 

0o hat 

LLf(?ng niy mam 7> Ket c^ui 

<3hi chu 

giong 

thi nghiem 

trong tuan 

12 3 4 







K.£t qua cua qui trinh kiem soat 

7. > 50% la chat lupng tot co the phan phat cho ngudi khac 

2. 30-50% la khong tot lam co the phan phat nhUng khong nhieu 

3. < 30% la chat lupng toi khong phan phat cho ngudi khac. 

(Shi chu: Ho bau bi khong co ty le 7o nay mam cao nhu cac cay khac. 


42 










Bang III - Quan h$ giGa nhi£t dd va ngay vo tach, milVi nhu ra 1 


0% 

0 

ft 

1 n 

ift 

?n 

25 

50 

_.__25 

40°C 

- 

Matig tay 

X 

X 

53 

24 

15 

10 

12 

19 

20 

Dau Lima 

X 

X 

X 

31 

16 

7 

6 

X 

X 

Ban 5anp 

X 

X 

X 

16 

11 

6 

6 

6 

X 

C u cal Ai long 

X 

42 

17 

10 

6 

5 

4 

5 

X 

Cal bip 

X 

X 

15 

9 

6 

5 

4 

X 

X 

& 

X 

X 

X 

25 

13 

3 

3 

9 

X 

Ca rot 

X 

51 

17 

10 

7 

6 

6 

3 

X 

5up [0 

X 

X 

20 

10 

6 

5 

5 

X 

X 

CiVi tiy 

X 

41 

16 

12 

7 

X 

X 

X 

X 

Ngo 

X 

X 

22 

12 

7 

4 

4 

3 

X 

Dua chupt 

X 

X 

X 

13 

6 

4 

3 

3 

X 

Ca 

X 

X 

X 

X 

13 

3 

5 

X 

X 

Kau diep 

49 

15 

7 

4 

3 

2 

3 

X 

X 

M uop tay 

X 

X 

X 

27 

17 

13 

7 

6 

7 

Hanh 

136 

31 

13 

7 

5 

4 

4 

13 

X 

Mui tay 

X 

X 

29 

17 

14 

13 

12 

X 

X 

Cu cii ving 

172 

57 

27 

19 

14 

15 

32 

X 

X 

Piu 

X 

36 

14 

10 

6 

6 

6 

X 

X 

Cii cu 

X 

29 

11 

6 

4 

4 

3 

X 

X 

Cat xan h 

63 

23 

12 

7 

6 

5 

6 

X 

X 

Ci chua 

X 

X 

43 

14 

6 

6 

6 

9 

X 

Cat cu Thuy 5>iJn 

X 

X 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

Oua hiu 

X 

X 

X 

X 

12 

5 

4 

3 

X 


Khong co hat nao nay mam o nhi£t <36 nay. 


1 Bang trich cua Nancy Bubel, 5 /fay nhOng baf ^/at/ /im Aar ^/a/7^, trang 33. 


43 



£>ieu g\ xay ra a ngln hang hat g\ong 

4#- rr 

"lar- 


Ngan hang hat giong la mot van phong va la mot kho nho hoac nha ai 
do voi mot khu vuon nho hoac vifa. Thuong thi nhtfng nguoi lam ngan hang 
hat giong thi/c ail yen thich va danh gia cao gia tri cua hat giong. 


Nhu’ng trang thiet bi ma ngiln hang c£tv. 

• So li/u truf hoac may vi tmh 

• Khay/hop, tui ni long co due 16 cho hat nay mam 

• Phong bi da dong got hat 

• Noi kho rao, mat me de cat trO hat giong 

• Nhan de dan nhan danh dHu cac hat dang nay mam va cac hat lam 
thi nghiem 

• Mot khoanh dat nho de trong thur vai loai hat hoac de trong them 
hat giong. 


NgUn h^ing hat gi£fng lam gi? 

• Nhan hat giong, lam phep thi) db nay mam cho tat ca cac loai hat 

• Mb ta cac dieu kien phat trien, each thi)c phat trien, kha nang chong 

chiu sau bo, benh tat cua hat gidng tren ti/ng goi hat va trong tai lieu 
luu truf cua ngan hang. 

• Luu trO cac thong tin day du, ro rang ve ti/ng loai hat 

• Cat truf vai loai hat trong mot thui gian ngan, vi du nhu de cho vu 

trong trot ke tiep 

• Thi/ trong vai loai hat giong oily mc*i hoac nhOng hat giong khac la, hat 
giong kho trong.. 


44 



NhQng dieu ngJn hang giing khong lam: 

• TrU rBt nhi£u hat giong de ban cho nguoi trSng trot hoac nong dan 

• £>oi tien djch vu hat giortg 

• Mu a hat giong - nhtfng ngudi tinh nguyen gufi hat gidng den cho ho 

• Trong rift nhieu hat giong - nhOng ngudi ndng dan va nha lam vi ion la 
nhung ngudi lam hat gidng 

• Ban hat giong cho nhung cong ty da qudc gia hoac ai do 


Ngln h^ng hat giong giur th6ng tin lUu truf nhu thi nao: 

• Nhung hat giong da dugc dan nhan dugc gis\ den ngan hang giong 
gan nhat 

• Tai ngan hang giong, thong tin ve hat giong dugc ghi lai trong mot 

/ ^ 

cuon so hoac trong may vi tinh: 

MS ad cua loai hat giong - tUt ca cac loai cay deu co ma so 6 
ngan hang giong 

Dia chtva ten nguai giJi hat giong Sen 
Ngay nhan hat giSng tai ngan hang 

• Ngan hang giong lam phep thu dp nay mam (nhu da trinh bay 6 tren) 
va luu lai thong tin ve ngay lam phep thu va phan tram nay mam vao 
so hoac may vi tinh 

• Hat giong dugc cho vao nhung tui nhd de phan phat cho nhOng ngudi 
chuyen trong de nhan ra nhieu h an hoac 

• Mot so hat giong dugc trong 6 nglln hang giong de xem no phat trien 


ra sao. 


Ngiin hdng hat giong nh|n, kiem tra, lu£n chuyen va giu nhtfng thdng 
tin vi hat giong. 


4 -GCT 


45 




7 

PhUn phoi hat giong cho nhtfng nguoi trS'ng de nhan 
them gi$ng va ti£n hanh thur nghiem tren dong ru6ng 


—^§?3r" 


Hat giong co the ddoc nhC/ng ngi/cri trd'ng dac biet dem trong. hoac 
dilac ngan hang giong trong de tang th£m (nhan rpng) ed li/ang hat. E>en 
luc do lupng hat giong se du de phan phoi cho tlit ca nhung ngi/cri mu6n 
xin giong ve trong. 

Truoc khi dem phUn ph^i ta phai quan sat, quan ly chiit lupng cua hat 
giong de dam bao do la hat giong tot va se moc duoc. &6\ vay ban phai 
lam phep thi} do song va do nay mam. Co rat nhieu ly do de chat li/png 
hat giong khdng tot va hat gi5ng khong moc. Co the la hat hoac dieu kien 
trong hat qua kho, qua uot, qua no ng, qua lanh, qua cu. Ban phai tim ra 
nguyen nhan tai sao hat khong moc. 


Khi nhan lai hat tir nhOng nguoi trong, hay lam phep thuf dd nay mam 
roi dong goi hat. Khi dong goi, hay them hoac bot mot li/png hat tuy theo 
ket qua co duoc til phep thu do nay mam. Neu ban dem phan phat hat, 
ban phai lifu cac thong tin lai. G\u mot cuon so lifu ten nhuing ngiroi da 
nhan hat giong do. 

Bang th6ng tin ve viSc phBn phit hat cho nguoi trong 
_Trang ghi lai vi£c phUn phat hat giong_ 


So II/ong hat Ten c&y NlgUOi qii\ Ngufoi tr^ng Noi tr^rig 


gcfi di 


vao eo 


Tj \$ 

n£y m^m 


Ngay 


47 







Bing IV - V&ng lulln chuyen phin phit gicfng 


Ung - HAng xom 
Co v£n d£ ve hat giong 
Tim v^i giong tot 
Muon co hat giong d\a phifong 
Co nhurng ngifoi nong dan va nha trong trot quan t^m 
C$n them thong tin ve hat giong 



Nhufng ngiioi bin giong 
NhQng ngifoi mua giong 
Nhin vien canh nong 
Thi tri/ong 
Thong tin vao/ra 
ve hat giong 
Oii\ vao/nh|n giong 
t\J ngan hang giong 
Lo lang ve cac cong ty giong 




Nhtfog ngtfci tndng hat gitfng 

Nong dan 

Nguoi trong hat giong 
Th6ng tin vaolra 
ve chit li/ong hat giong 
Thong tin v£ ean lifong 



Ngdn h£ng hat giShg 
Thu thap cac loai hat giong 
(3hi Jai thSng tin ve hat giong 
Lltu giu, bao quan hat giong 
Cho hat n^y m£m va trong 
Phln phat hat gi^ng 
Thu thap thong tin ve hat giong. 


49 



Thdng tin ve nhDng ngif<?i cung hap tac viet 

✓ 


cuon each nay 


Susan Girard I a mot n6ng dUn vung ven do lam chu mot khu viic/n difcrc 
thiet ke rat tot va cho thu hoach rat tot. da la mot nha trong trot bam 
sinh dong thcri cung la m6t nghe sy vcri tai nang cua minh. Ba ho tro va 
nhan Alloc si/ ho tro ti 'j bon diJa con va ngi/oi ch$ng - mot nha trong trot, 
ong Kevin. 

Rosemary Morrow la mot nha n3ng nghiep d2 tu bien minh thanh mot 
nha trong trot, ba da viet va da xult ban hai cuon sach ve trong trot. 3a 
cung da ti/ng viet van va c6ng vi£c cua ba la 6 Nha xuat ban 3lue 
Mountains 6 Australia va veil moi ngt/oi 6 Viet Nam, doi khi 6 Campuchia 
va Indonesia. 


Nhtfng sach n£n doc tham khao 

_________ 

JfF 

Bubel, Nancy, So’ tay nhung ngucri bat dau lam hat giong, 

Nha xuift ban Rodale Press, Emmaus, 
Pennsylvania, 1933 

Fanton, Jude va Michel, S3* tay nhung ngUcri bao guan hat giong. 

Lien hi£p nhOng nguoi bao quan hat giong 
Byron Bay, Australia, 1993- 


50 



HLfCJNG DAN BAO QUAN 


Giong cay trong 
tai gia di'nh 


Chiu trach nhiem xucft ban: Mai Quynh Giao 
Bi£n t^p: Minh Ha 
Bla: Ngd Xu£n Kh6i 
Sufa ban in : Thanh V&n 


NHA XU AT BAN PHU NLf 

39 Hang Chudi - Ha N6i.' 

DT: 9717979 - 9.717980 - 9710717 - 9.716727 - 9712832 . FAX: 9.712830 
Chinhanh: 

16 Alexandre De Rhodes - Q. 1 * TP H6 Chi Minh. DT: 8.294459 





¥50914 3 






ms .613.52. 2003 

giA 

*' 112. PN. 2003 

5000D 


SACH TRO GlA 







